Tien 

Gã Siêu 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Gã Siêu 
Tiền 
Truyện phiếm của Gã Siêu 


Năm nào cũng thế, cứ vào những tháng cuối năm gã đều 
cảm thấy lo ngay ngáy, lắm lúc lo đến toát cả mồ hôi hột vì 
cái túi cạn kiệt, cái hào bao rỗng tuếch, tiên bạc đội nón ra 
đi hết sạch, trong khi mình lại đang rất cần đến nó. 

Này nhé : nào lễ Giáng sinh, nào Tết tây, nào Tết ta, rồi 
trăm thứ bà giằng khác. Dù thắt lung buộc bung cách nào 
chăng nữa, thì cũng vẫn có những khoản bắt buộc phải chị, 
không chỉ là không xong. Thành thử đầu vào thì ít mà đầu ra 
thì lại nhiều, tới độ ngân sách bị thâm thủng nặng nề. 

Càng lo về tiền, thì đêm nằm vắt chân lên trán ngẫm nghĩ 
chuyện đời, gã càng nhận ra sức mạnh vạn năng của nó. 
Các cụ ta ngày xưa thường tự an ủi lấy mình khi lâm vào 
cảnh tung quan : 

- Cái khó bó cái khôn. 

Ước mơ thì nhiều, nhưng do thiếu tiền, nên rốt cuộc chả 
được bao nhiêu. Thảng hoặc một đôi lúc cái khó ló cái khôn, 
thì hau hết những cái khôn được dé ra trong hoàn cảnh bi 
đát này cũng chỉ là một thứ khôn vặt, thiếu trọng lượng mà 
thôi. 

Vì thế, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ nam phụ đến lão ấu, 
ai nấy cũng đều nhận ra giá trị của tiền bạc, ngay cả anh 
mù cũng vẫn nhìn thấy tiền. 

Đồng thời, ai nấy đều ra sức tìm tiền kiếm bạc, ky cóp tích 


lũy và gìn giữ nó kỹ càng, bởi vì đồng tiền liền với khúc ruột, 
lỡ mất nó thì tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc đến độ chảy ra cả nước 
mắt, đêm không ngủ, ngày không ăn.. 

Phàm bắt tay vào bất cứ việc gì thì “ vấn đề đầu tiên “ nổi 
cộm trong đầu óc vẫn là vấn đề tiền đâu? Một vấn đề thuộc 
vào hạng qui luật của muôn đời, không thể không xét đến. 
Ngày nay, người ta thương bảo : 

- Tiền là tiên là Phật, 

Là sức bật của tuổi trẻ, 

Là sức khỏe của tuổi già, 

Là cái đà của danh vọng, 

Là cái lọng để che thân, 

Là cán cân của công ly. 

Còn người xưa thì lại xác quyết : 

- Có tiền mua tiên cũng được. 

Riêng gã, gã không hiểu tiên là liền ông hay liền bà, đẹp hay 
xấu, nhưng chắc chắn là phải thuộc “ cõi trên “, mà gã thì 
lại hay dị ứng với những người cõi trên, nên chỉ ngó thẳng 
vào thực tế để nó được thêm phần cụ thể hơn. 

Trước hết, với tiền bạc, người ta có thể mua được địa vị cùng 
với quyền ăn và quyền nói như người xưa đã bảo : 

- Mạnh vì gạo bạo vi tiền. 

- Miệng nhà giàu có gang có thép. 


Nếu tìm hiểu về phong tục của xã hội Việt Nam thuở trước, 
chúng ta thấy nhiều nơi có tục lệ mua quan bán tước, và 
ngay cả trong lòng Giáo hội cũng có vài xứ bán chánh bán 
trùm. 


Người nhà giàu chỉ cần bỏ ra một số tiền theo qui định là ẫm 
ngay được chức lý trưởng, chức chánh trương, chức trùm 
quản gì đó để vênh vang với đời. 

Rồi mỗi khi có hội hè đình đám, thì được ngồi vào chiếu trên 
mà ngất ngưởng với các vị bô lão và chức sắc, bằng không 
thì sẽ bị xếp vào chiếu dưới, lẫn lộn với hạng cùng đỉnh, vai 
nặng chân trơn mà chớ. 

Với tiền bạc, người ta còn có thể mua được lẽ phải, mua 
được công lý. 

Hồi còn bé, mỗi lần đi ngang qua tòa án, gã thấy các vị 
thẩm phán, luật sư, thùng thình trong bộ đồ riêng của 
nghành nghề mình, toát ra một sư oai nghiêm, đạo mạo. 
Thế nhưng, khi lớn lên và va chạm với cuộc sống, gã thấy 
rằng quí vị đạo mạo ấy cũng chỉ là người, nên trong bụng 
vẫn chất chứa chút sân si và trong máu con virus ham hố 
vẫn phá thối. Vì thế, có kẻ bạo phổi dám bỏ tiền ra mua đứt 
tòa án, đánh gục quí vị đại diện cho thần công lý. 

Đúng là : 

- Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 

- Kim ngân phá lề luật. 


Nếu chẳng may đụng phải mấy ông quan tòa có bản lãnh, 
không tơ tưởng tới tiền bạc, thì cứ yên chí nhớn, hiên ngang 
bước chân vào tù. 

Thế nhưng, trong thế giới tù ngục, có tiền vẫn hơn, bởi vì, 
với tiền người ta vẫn mua được mọi thú tiện nghi chẳng kém 
gì ở ngoài. Sau đây, gã xin trích một đoạn trong báo Công 
An mô tả về nhà tù ở Bolovia thuộc Nam Mỹ : 


“ Các nhà tù ở đây giống như những thành phố ở bên trong 
thành phố. Tại khuôn viên, nhà tù có đủ cả từ các tiệm tạp 
hóa cho tới các nhà hàng, thậm chí có cả khoản dịch vụ của 
các ả mãi dâm... 

“Những tù nhân giàu thì có thể sống như ông hoàng. Với 
3.000 mỹ kim, Freddy Alvarez, kẻ can tội buôn lậu ma túy, 
đã “ mua “ một phòng giam tươm tất để có thể chung sống 
cùng vợ con. 

“Hắn ta kể lại : 

- Tôi giống như một kẻ sống ở vùng ngoại ô mà thôi. Tôi có 
nhà riêng, các con tôi hằng ngày vẫn tới trường và vợ tôi 
vẫn đi ra ngoài làm việc, chúng tôi ăn uống no đủ. 

“Chưa hết, có một số tù nhân dám bỏ ra cả 15.000 mỹ kim 
để được ở trong những phòng giam đạt tiêu chuẩn “ khách 
sạn năm sao “. Nếu chi khoảng 60 mỹ kim, một tù nhân có 
thể đi bát phố trọn ngày, còn với 90 mỹ kim, hắn ta có thể 
đi dự dạ hội, chơi hộp đêm ngoài phố “ over night” luôn. 
“Các nhà tù không lo tù nhân bỏ trốn vì gia đình họ cũng 
đang sống trong nhà tù như những con tin. 

Hơn nữa, với tiền bạc, chúng ta còn có thể mua được cả bạn 
bè va tình nghĩa. 

Các cụ ta ngày xưa đã để lại một kinh nghiệm sống ....khí 
sượng một chút, đó la: 

- Bần cư chung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách 
tầm. Nghĩa là nghèo kiết xác mà cắm dùi ngay giữa phố chợ 
thì cũng chẳng ma nào viếng thăm, trái lại hễ giàu sang, 
phat lên một tí thì dù ở chốn rừng sâu núi thắm cũng khối kẻ 
chịu khó cất công tìm đến. 


Bên cạnh nhà gã có một anh hàng xóm, thuở còn khố rách 
áo ôm, dù vợ anh có đẻ cặp hai cặp ba thì thiên hạ vẫn phớt 
tỉnh ăng lê, dù bản thân anh có bị tai nạn xe cán gẫy tay 
hay lòi ruột, thì người ta vẫn mặc kệ nó. 

Bỗng một hôm thần tài gõ cửa, anh trúng số độc đắc, tiền 
bạc cứ như quà tặng từ trời rơi xuống. Đi tới đâu các cô gái 
cũng toét miệng cười : 

- Anh sáu ơi, anh sáu à... 

Đúng là : 

- Thấy người sang bắt quàng làm họ. 

Ghé vô chỗ nào anh cũng được thiên hạ mời tiệc tùng ăn 
nhậu, vì thế về khoản rượu chè, anh lên “ đô “ trông thấy và 
mặt lúc nào cũng đỏ gay như gà chọi. 

Trước kia, chẳng ai dám cho anh vay vì sợ bị ăn quịt. Còn 
mỗi khi ngân hàng tới đòi nợ, anh bèn phải ẩn mình đi tị nạn 
chính trị, dy bà xã ú ó ra tiếp. 

Còn bây giờ, người ta mời anh giữ chức này chức nọ, hy 
vọng anh sẽ chơi trội mà chỉ cho tí tiền còm mỗi khi cần 
đến. Có tiền và có chức, cuộc đời anh lên hương từ đó. 

Tiền bạc có thể mua được đủ thứ : nào cơm ăn áo mặc, nào 
tiện nghi hưởng thụ...đó mới chỉ là những chuyện thường 
ngày ở huyện. 

Ngoài ra, với tiền bạc người ta còn có thể mua được cả chiến 
thắng. 

Theo dõi những cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ, 
chúng ta thấy ứng cử viên nào “ yếu địa “, chắc chắn sẽ bị 
rớt đài và đi đoong vì làm sao mà trải thảm mua đứt báo chí, 
truyền thanh, truyền hình, dư luận và tình cảm của cử tri. 


Bình thường, thể thao vốn là lãnh vực lành mạnh và công 
bằng, vì mọi người đều cố gắng chơi đẹp dựa trên sức khỏe 
và tài năng của mình, thế mà tiền bạc cũng đã len lỏi vào, 
bằng cách mua đút trọng tai hay cầu thủ, khiến cho thiên hạ 
phải ch mồm bàn luận chung quanh những vụ bán độ ở chỗ 
này hay chỗ khác. 

Trên đây là lãnh vực mua, tiếp đến là lãnh vực mở. 

Tục ngữ đã bảo : 

- Tiền không chân, xa gần ởi khắp. 


Nó là chiếc chìa khóa vạn năng mở được tất cả. Hay như 
Shakespeare đã viết : 
- Khi tiền bạc dẫn đầu thì mọi cửa đều mở rộng. 


Nói theo dân ghién đá banh thì tiền bạc chính là tiền vệ 
xuất sắc nhất chọc thủng mọi cầu môn. 

Trước hết, nó sẽ mở được cửa quyền. 

Hiện nay trên thế giới, hầu như nước nào cũng có tệ nạn 
tham nhũng. Với tiền bạc, người ta mua đứt các viên chức 
để rồi việc khó hóa thành dễ như người xưa đã bảo : 

- Có tiền việc ấy mà xong nhỉ. 

Nhiều chính phủ bị sụp đổ, nhiều viên chức phải nằm nhà đá 
đếm lịch chỉ vì tham nhũng, hám tiền như tục ngữ cũng đã 
nói : 

- Hạt tiêu nó bé nó cay, 

Đồng tiền nó bé nó hay cua quyển. 

Ngoài ra, nó còn mở được cửa trái tim. 

Có những người không lấy nhau vì tình nhưng lại lấy nhau vì 


tiền. 

Hơn nữa, vì đồng tiền họ dám bán tuốt luốt, kể cả danh dự 
và nhân phẩm của mình. Có những cô gái vì tiền mà “cũng 
liều nhắm mắt đưa chân“ lấy đại chú ba tàu Đài loan nào đó, 
để rồi cuối cùng đã phải ngậm đắng muốt cay. 

Đã nói đi thì cũng phải nói lại. Dưới một góc cạnh này thì là 
như thế, còn dưới một góc cạnh khác thì ...hỏng phải vậy 
đâu. Bởi vì tiền bạc là như con dao hai lưỡi, biết dùng thì có 
lợi, không biết dùng thì có hại. 

Hay như một câu danh ngôn đã bảo : 

- Tiền bạc là một tên đây tớ tốt có thể giúp chúng ta nhiều 
việc nhưng đồng thời lại là một ông chủ hà khắc bóp nghẹt 
những gì tốt đẹp nhất nơi chúng ta. 


Như trên chúng ta đã thấy : 
- Kim ngân phá lề luật. 


Trong phạm vi cá nhân, thì tiền tài hắc nhân tâm, nó làm 
cho tâm địa chúng ta trở nên hắc ám với những toan tính 
đen tối, chà đạp công bằng, phá đổ tình thương, coi rẻ nhân 
nghĩa, mặc sức bóc lột người khác miễn sao vơ vét về cho 
đầy túi tham của mình, đúng như văn hào Léon Tolstoi đã 
viết : 

- Tiền bạc chỉ là một thứ nô lệ mới không người, thay thế 
cho thứ nô lệ có người trước kia. 


Một khi chúng ta để cho lòng mình quá ham hố, quá quyến 
luyến tiền bạc, thì lúc đó tiền bạc sẽ chỉ huy chúng ta và 


làm cho chúng ta phải khốn đốn. 

Hơn nữa, nếu chúng ta xây dựng tình nghĩa trên nền tảng 
căn bản của tiên bạc, thì tình nghĩa ấy thật bấp bênh và có 
thể tiêu tan bất kỳ lúc nào như Nguyễn bỉnh Khiêm đã viết : 
- Còn bạc còn tiền còn đệ tử, 

Hết cơm hết gạo hết ông tôi. 

Trong tiếng Việt, chữ tiền thường đi đôi với chữ bạc. Và theo 
su suy diễn “ ngang hơn cua “ của gã, thì tiền chính là thủ 
phạm làm cho bạc tình bạc nghĩa. 

Có tiền, người ta dễ thay lòng đổi dạ : 

- Trong tay đã sẵn đồng tiên, 

Thì lòng đổi trắng thay đen khó gì. 

Thế nhưng không có tiền, người ta lại càng dễ đi tới chỗ lật 
lọng, quay phắt 180 độ : 

- Hễ không điều lợi khôn thành dại, 

Đã có đồng tiền dở cũng hay. 

Có một bản tin trên báo "Công An" mang tua đề là “ hợp 
đồng tình yêu “, nội dung như sau : 

Châu Sa là một cô gái trẻ đẹp. Năm 17 tuổi, cô bỏ học đi 
làm vũ nữ. Được hai năm, cô gặp Tuấn, một người thành đạt 
trong lãnh vực kinh doanh địa ốc. Vì không muốn người 
mình yêu bị kẻ khác nhòm ngó, Tuấn đề nghị Châu Sa làm 
vợ bé của mình. 

Thấy Tuấn giàu có lại hào hoa phong nhã, phần vì ngán 
ngẩm với cảnh đời vũ nữ, Châu Sa đồng ý với điều kiện Tuấn 
phải mua nhà, mua xe và hàng tháng phải cho 1000 đô để 
cô xài và gửi về giúp gia đình. 

Để ngăn ngừa việc ông chồng hờ của mình nửa chừng chạy 


theo một bóng hồng khác, Châu Sa thảo ra một bản hợp 
đồng ghi rõ việc cô sẽ chung sống với Tuấn 5 năm...Nếu ai 
bỏ ngang giữa chừng thì phải bồi thường cho đối phương 
10.000 đô. Tuấn đã ký vào bản hợp đồng và chấp nhận tất 
cả những điều kiện, dù là vô cùng trắng trợn và thực dụng 
của Châu Sa. 

Từ đó Tuấn và Châu Sa đã chung sống với nhau trong một tổ 
ấm trị giá 70 cây vàng mà Tuấn đã tậu cho cô vợ bé xinh 
đẹp của mình. 

Thế nhưng chẳng ai học được chữ ngờ. Bản hợp đồng tình 
yêu của Tuấn và Châu Sa chưa được ba tháng thì công việc 
làm ăn của Tuấn ngày càng xuống dốc. Số tiền 1.000 đô đối 
với Tuấn ngày xưa chỉ là chuyện nhỏ, thì nay lại trở thành 
gánh nặng. 

Thấy số tiền Tuấn nộp cho mình hàng tháng cứ hao hụt dần, 
Châu Sa cho rằng Tuấn đã thay lòng đổi dạ, nên quyết định 
dạy cho ông chồng hờ của mình một bài học vì tội đã dám vi 
phạm hợp đồng. 

Cô photo bản hợp đồng rồi gửi cho gia đình Tuấn. Kết quả là 
vợ Tuấn nổi giận, kiên quyết đòi ly dị. Lúc này Tuấn như 
người bị dồn vào bước đường cùng. Thất bại trong công việc, 
vợ lớn đòi ly dị, vợ bé đòi tiền bạc. Tình yêu cùng sự si mê 
ngày xưa đã cạn. Trong lòng Tuấn chỉ còn lại niềm oán hận 
đối với cô vợ bé ngag ngược. 

Ngày 20.7.1998, Tuấn mang acit đến nhà Châu Sa, đầu tiên 
chỉ tính dọa cho hả cơn giận. Thế nhưng, sau một hồi lời qua 
tiếng lại, Tuấn không kiểm được sự nóng nảy của mình, nên 
đã vung tay tạt ca acit vào mặt Châu Sa, khiến cô bị thương 


trầm trọng. Và thế là tiền hết, tình tan. 

Cách đây mấy năm, một nguyệt san xuất bản tại Luân Đôn 
có yêu cầu đọc giả đưa ra một định nghĩa về tiền bạc và cho 
biết đọc giả nào đưa ra câu định nghĩa hay nhất sẽ được 
thưởng. 

Tòa soạn đã nhận được cả ngàn câu định nghĩa và đây là 
câu định nghĩa đã trúng giải nhất : 

- Tiền bạc là giấy thông hành đại đồng, với nó chúng ta có 
thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới, trừ lên trời là không được, 
với nó chúng ta có thể mua được mọi sự, trừ hạnh phúc. 


Còn lúc này, gã đang nghiền ngẫm một tư tưởng của Francis 
Bacon : 

- Tiền bạc như phân bón, nếu không rải nó ra thì chẳng lợi 
ích gì. 

Đúng thế, phân bón phải được tung vãi trên ruộng đồng thì 
cây lúa mới lớn lên, đâm bông và kết trái, nhưng nếu cứ xếp 
đống trong kho thì chăng ăn thua gì. 

Còn tiền bạc tiêu dùng thì...ô hố...sao nhỉ ? 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tầm: Thanh Vân 

Nguồn: Thư viện toàn cầu 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 11 năm 2007 


